Ngày nay, ô tô trở thành một phương tiện đi lại phố biến bởi sự tiện lợi và chỉ phí sử dụng cũng khá 
hợp lý. Vì vậy, quý khách cũng không cần quá đắn đo nếu muốn sử dụng dịch vụ cho thuê xe đi 
tỉnh giá rẻ từ Hà Nội để du lịch, công tác, thăm hỏi.. 


Tuy nhiên để tìm được một đơn vị cho thuê xe uy fín, giá rẻ luôn là nỗi trăn trở của rất nhiều khách 
hàng. 


Chúng tôi đã từng nghe những tâm sự của khách hàng, như: “Hôm trước chị vừa thuê xe đi Sapa 
của công ty A, họ báo giá như vậy nhưng lúc chị đi, họ lại tính rất nhiêu các khoản phí phát sinh, chị 
rất bực mình!” hay “Đợt vừa rỗi bên công ty mình có thuê xe đi tỉnh từ công ty B, lúc đầu họ bảo xe 
đời mới, cứ yên tâm, và mình cũng không chút do dự thế là vội vàng đặt xe, cho đến khi trải nghiệm 
cảm giác ngôi trên xe mình mới cảm thấy thắt vọng, bởi vì xe quá tôi”, còn vô vàn những lời phàn 
nàn, những lời tâm sự mà Vietrapro được nghe từ quý khách hàng. 


[embedlhttps://www.youtube.com/watch?v=MbEgNs0MmZM[/embed] 


Hiểu được tâm tư, nguyện vọng của “thượng đê đế”, toàn thể cán bộ công nhân viên của Vietrapro đã 
cùng cố gắng, quyết tâm để cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất với các dòng xe chất lượng 
nhất, với chi phí thuê xe đi tỉnh hợp lý nhất, cùng với đội ngũ nhân viên, lái xe chuyên 
nghiệp, thân thiện. Mỗi một cá nhân của Vietrapro đều là “đại sứ thương hiệu” là linh hồn của 
công ty. 


Nhờ sự phục vụ chu đáo, tận tình của bộ phận tư vấn, điều hành, sự chuyên nghiệp của đội ngũ lái 
xe, thời gian qua dịch vụ của chúng tôi luôn làm hài lòng cả khách hàng trong và ngoài nước. 


Cam kết dịch vụ cho thuê xe đi tỉnh của Vietrapro 


Mỗi khách hàng đều có tiêu chuẩn riêng của mình đề chọn lựa nhà cung cấp. Người thì quan tâm 
đến giá cả, có người lại để ý đến chất lượng. 


Dịch vụ cho thuê xe ô tô đi tỉnh 4-45 chỗ - Vietrapro 


Còn đối với Vietrapro, cái gì là lý do mà khách hàng chọn chúng tôi? Đó chính là sự tận tâm, nhiệt 
tình,..chúng tôi luôn cố gắng thực hiện tốt những gì đã cam kết. 


Lý do khách đặt xe đi tỉnh của Vietrapro 


e _ Đội ngũ nhân viên tư vấn dịch vụ cho thuê xe của chúng tôi sẵn sàng giải đáp thắc mắc 
của khách hàng 24/24 

» - Thủ tục thuê xe nhanh chóng, đơn giản: quý khách không cần đến văn phòng của 
Vietrapro để làm hợp đồng, chỉ cần gửi thông tin: thời gian, lịch trình chỉ tiết, chúng tôi sẽ gửi 
xác nhận qua email là hoàn thành thủ tục cho thuê xe đi tỉnh. Để đảm bảo sự chắc chắn, 
trước ngày đi lái xe của chúng tôi sẽ gọi điện cho quý khách. 

e - Các dòng xe của Vietrapro được lựa chọn rất kỹ lưỡng, không chỉ đảm bảo tính thẳm mỹ 
mà tất cả các thông số kỹ thuật đều được đảm bảo, mang lại sự an tâm, thoải mái cho quý 
khách trên mọi hành trình. 

e - Dịch vụ cho thuê xe của chúng tôi có giá cạnh tranh trên thị trường. 

e - Lái xe được đào tạo bài bản, thông thuộc mọi tuyến đường tại các tỉnh, các địa điểm ăn 
uống, ngủ nghỉ. 


Một số lưu ý khi sử dụng dịch vụ cho thuê xe đi 
tỉnh 


Rất nhiều khách hàng đã từng đặt dịch vụ ở nhiều công ty khác, sau đó chuyên sang sử dụng dịch 
vụ của chúng tôi. 


Thật ra không thể nói rằng dịch vụ của công ty đó tốt hay xấu, cũng không thể khẳng định đó là lỗi 
do khách hàng hay nhà cung cấp, mà đôi khi đó là lo lỗi cả 2, do không thống nhất rõ ràng, do 
không hiểu nhau mà dẫn đến mâu thuẫn. 


Khi quý khách tìm đến chúng: tôi cũng vậy, Vietrapro rất hy vọng là hai bên phải thực sự hiểu nhau 
trước khi ký kết hợp đồng. Để làm được điều đó, hãy xem một số lưu ý dưới đây để tránh những 
mâu thuẫn có thể xảy ra. 


Những điều cần lưu tâm khi đặt xe đi tỉnh 


e _ Qúy khách phải nêu rõ lịch trình: điểm xuất phát và các điểm đến, tránh trường hợp phát 
sinh ngoài hợp đồng. 

e _ Thông thường thời gian thuê xe trong ngày là từ 5h sáng đến 21h đêm, nếu ngoài khung 
giờ quy định thì quý khách vui lòng hỗ trợ lái xe. Khoản hỗ trợ này không tính vào chỉ phí 
thuê xe của chúng tôi, mà chỉ là phần bồi dưỡng ngoài giờ cho các bác tài. 

e _ Các thông tin quý khách cung cấp phải đảm bảo tính chính xác. 


[embedlhttps://www.youtube.com/watch?v=hqkdjKOabl4|/embed| 


Cho thuê xe đi tỉnh với các dòng xe 


Với nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường, Vietrapro đã triển khai nhiều loại hình dịch vụ và 
nhiêu loại xe khác nhau. 


Nhu cầu của khách hàng là không giống nhau: có người thì chỉ cần loại xe nhỏ, có khách hàng lại 
cần xe to. Có người lại chỉ quan tâm về giá, tuy nhiên nhiều người lại đặt chất lượng là ưu tiên hàng 
đầu. 


Đề đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã cho ra mắt nhiều dòng xe như sau: 
Các dòng xe ô tô cho thuê đi tỉnh 


Cho thuê xe 4 chỗ đi tỉnh: Honda Civic,Vios, Camry... 

Cho thuê xe 7 chỗ đi tỉnh: Toyota Innova, Fortuner, Hyundai Santafe... 
Cho thuê xe 16 chỗ đi tỉnh: Mercedes Sprinter/Ford Transit 

Cho thuê xe 29 chỗ đi tỉnh: Hyundai County 

Cho thuê xe 35 chỗ đi tỉnh: Hyundai Town, Samco... 

Cho thuê xe 45 chỗ đi tỉnh: Hyundai Hi-class, Hyundai universe... 


Dịch vụ cho thuê xe ô tô đi tỉnh từ Hà Nội 


Tùy vào nhu cầu, quý khách nên cân nhắc, lựa chọn xe cho phù hợp, xe từ 16-45 chỗ giá thường 
cao hơn vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, với các dòng xe bé 4-7 chỗ thì giá tương đối ổn định. 


Vietrapro có cho thuê tài xế đi tỉnh hay chỉ cho 
thuê xe đi tỉnh 


Đa số những người muốn thuê tài xế là người đã có xe, nhưng chưa tự tin hoặc chưa đủ kinh 
nghiệm để đi tỉnh, hoặc đơn giản là họ không thích, không muôn lái xe vì muôn được thư giãn, tận 
hưởng... 


Hiện tại có một số đơn vị ngoài việc cung cấp xe đi tỉnh, họ còn cho thuê cả tài xé. 
Còn Vietrapro thì khác, tắt cả các xe của chúng tôi là có tài xế đi kèm - tức là chúng tôi chỉ cho thuê 


xe ô tô đi tỉnh có lái, chứ không cho thuê xe tự lái, và chúng tôi cũng không cung cấp (cho thuê) tài 
xô. 





Giá cho thuê xe đi tỉnh từ Hà Nội 


Nhằm giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan về lộ trình, cũng như chỉ phí cho thuê 
xe. Vietrapro xin cung cập bảng báo giá cho thuê xe có lái. 


Tuy nhiên, giá thuê xe chỉ mang tính tương đối, vì thị trường xăng dầu thường xuyên biến động, chỉ 
phí cầu phà cũng không có định. Để biết thông tin chính xác nhất vui lòng liên hệ với bộ phận điều 
hành của chúng tôi. 
Dưới đây là những yếu tố ảnh hưởng đến giá thuê xe đi tỉnh từ Hà Nội : 

‹ _ Giá xăng dầu 

« - Vé cầu đường đi các tỉnh - 

« Vé gửi xe tại các đêm dùngđỗ - 

e Thời điễm thuê xe: ngày thường, lề, Têt - 

e _ Loại xe quý khách sử dụng: bình dân, cao cập 


Hotline/zalo: 0981.553.226 
Email: info(Œvietrapro.com 
Youtube: xe4-45cho.vietrapro 
Facebook: thuexe.ditinhgiare 
Facebook: Vietrapro.travel.services 
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE ĐI TỈNH TỪ HÀ NỘI 


1.600.000 1.700.00 1.900.000 





2 ngày 2.400.000 2.500.000 2.800.000 Liên hệ 


Hải Phòng 1 ngày 1.400.000 1.500.00 1.800.000 Liên hệ 
Tam Đảo 1 ngày 1.100.000 1.200.000 1.600.000 Liên hệ 
2 ngày 2.200.000 2.300.000 2.500.000 Liên hệ 
Ninh Bình 1 ngày 1.300.000 1.400.000 1.700.000 Liên hệ 
2 ngày 2.300.000 2.400.000 2.800.000 Liên hệ 


=> Xem thêm: Bảng Giá Thuê Xe Ô Tô 


Lưu ý về giá xe đi tỉnh từ Hà Nội trọn gói 


Gia đã bao gồm: chỉ phí xăng dầu, cầu đường, bến bãi, lương lái xe 

Gia chưa bao gồm: thuế VAT10%, và các khoản phí phát sinh khi quý khách đi thêm các 
điểm ngoài lịch trình đã trao đổi. 

Trong trường hợp quý khách muốn thuê xe đi tỉnh từ 2 ngày trở lên , thì cần trao đổi thêm 
thông tin với chúng tôi. Qúy khách có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án: lái xe ăn ngủ theo 
đoàn hoặc lái xe tự túc (tính thêm khoảng 200,000đ —~ 300,000đ/ngày tiền ăn nghỉ cho lái 
xe). 

Không chỉ cung cấp dịch vụ xe đi tỉnh trong ngày, mà chúng tôi còn cho thuê xe dài ngày. 


Phương thức thuê xe đi tỉnh 


Khi quý khách cần thuê xe về một tỉnh nào đó hoặc đặt xe liên tỉnh, vui lòng liên hệ với phòng điều 
hành của Vietrapro qua hotline, mail, tin nhắn....hoặc đến văn phòng của chúng tôi để làm thủ tục 
thuê xe. 


Văn phòng công ty Vietrapro: Số 20, Tổ 9, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Điện thoại: 0981.553.226 
Email: info(@vietrapro.com 


Cách nhanh nhất để đặt xe đi tỉnh 2 chiều,1 chiều là điền thông tin vào form dưới đây. 


[contact-form-7 id=”202”" title="Đặt xe”] 


Hình thức thanh toán khi thuê xe đi tỉnh 


Khi sử dụng dịch vụ xe đi tỉnh, bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 


Và để đảm bảo trách nhiệm, nghĩa vụ của hai bên được thực hiện đầy đủ, trọn vẹn, thì chúng tôi sẽ 
gửi quý khách thông tin xác nhận rõ ràng, minh bạch, và quý khách sẽ tiên hành thanh toán theo hai 
giai đoạn: 


se - Trước khi dùng dịch vụ: quý khách sẽ đặt cọc để chúng tôi giữ xe, vì nếu không cọc thì đôi 
khi nhiều người sẽ hủy xe tùy tiện. Nên đặt cọc chính là quy định mà Vietrapro đề ra đễ đảm 
bảo quyền lợi cho cả 2 bên. 

e - Sau khi sử dụng xong dịch vụ: khi đã dùng dong dịch vụ, thì khách hàng sẽ tiến hành 
thanh toán. Chúng tôi không đồng ý thanh toán sau, trừ khi người đặt xe là những khách 
hàng lâu năm, những đối tác, khách hàng lớn...còn khách hàng lẻ, hợp đồng nhỏ sẽ gửi tiền 
ngay khi dịch vụ kết thúc. 


Quy trình thuê xe đi tỉnh giá rẻ tại Hà Nội 


Đối với các loại hình dịch vụ khác nhau, những đối tượng khách hàng khác nhau thì quy trình thuê 
xe sẽ có sự thay đổi ít nhiều. 


Ví dụ như là khách hàng lẻ (Cá nhân): thì đôi khi họ thuê xe rất đơn giản, hóa đơn không cần, hợp 
đồng cũng chẳng cần thiết, miễn là đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo thực hiện theo đúng cam kết. 


Còn với khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, thì họ cần xuất hóa đơn, và cần hợp đồng đễ đảm bảo 
quyên lợi, ràng buộc của 2 bên, nên đôi khi quy trình thuê xe sẽ phức tạp hơn. 


Dưới đây là quy trình thuê xe mà Vietrapro áp dụng cho đại đa số khách hàng. 


Bên cạnh dịch vụ cho thuê xe đi tỉnh giá rẻ tại Hà Nội có lái , vui lòng 
tham khảo thêm 


Cho thuê xe đi Sapa 

Dịch vụ xe Hà Nội đi tỉnh 
Thuê xe du lịch tại Hà Nội 
Cho thuê xe ô tô tại Hà Nội 
Thuê Xe Hợp Đồng Hà Nội 
Thuê Xe Theo Ngày Hà Nội 
Cho thuê xe đi Hà Giang 


Cho thuê xe đi Tam Đảo 
Cho thuê xe đi Hạ Long 
Cho thuê xe đi Sầm Sơn 


Cho thuê xe đi Đồ Sơn 


